H.T THÍCH NHẬT QUANG 


LUẬN TỌA THIÊN 


LỜI GIỚI THIỆU 
Quyển LUẬN TỌA THIỀN của Thiền sư Đại 
Giác là món quà vô giá tặng cho những bạn đang khát 
khao pháp vị Thiền tông. 


Trên hình thức một quyển sách rất nhỏ, song nội 
dung hàm chứa được diệu chỉ bất khả thuyết của Thiền 
gia. Nếu độc giả chỈ đọc suông để tìm những lý thú 
thông thường, sẽ khó thấy giá trị của nó. 

Quả thật người quyết nương ngón tay để thấy 
mặt trăng, chịu khó nghiền nát những vỗ cứng ngôn từ, 
bỗng nhiên diệu chỈ giáo ngoại biệt truyền xuất hiện. 

Phật tử Việt Nam chịu ảnh hưởng Thiền tông rất 
sâu đậm, hầu hết các vị trụ trì ở những đại già lam đều 
xuất thân từ dòng phái Lâm Tế. Thế mà, hỏi đến 
phương pháp tu của tông Lâm Tế thế nào, có mấy 
người hiểu biết. Đó là điều đáng buồn và đáng thẹn của 
Phật tử Việt Nam. 

Thích Nhật Quang, một Thiền sinh trong Tu Viện 
Chơn Không, xem qua quyển Tọa Thiền Luận thấy sự 
thiết yếu của nó, phát tâm phiên dịch để góp phần làm 
sáng tÖ đường lối của Tu viện nói gần, giúp ích cho đại 
đa số Phật tử Việt Nam hiểu biết phần nào phương 
pháp tu hành của tông Lâm TẾ nói xa. 

ĐỂ giúp thêm tài liệu nghiên cứu của các Thiền 
sinh, ngoài những Kinh, Luận trong chương trình tu học. 
Tu viện cho xuất bẳn quyển sách này và sẽ xuất bản 
những quyển khác tương tợ. 

Để khích lệ sự cố gắng tham khảo của dịch giả, 


chúng tôi có ít lỜi giới thiệu cùng độc giả. 
THÍCH THANH TỪ 


LUẬN TỌA THIÊN 
Thiền sư Đại Giác. 

Xét thấy, Tọa Thiền là pháp môn đại giải thoát. 
Các pháp từ đó mà lưu xuất, muôn hạnh từ đó mà thông 
đạt, thần thông, trí huệ, phước đức, đều từ trong cửa 
này mà khởi lên, cho đến con đường tánh mạng của trời, 
người cũng đều từ cửa ngõ này mà mở ra. 

Chư Phật đã từ cửa ngõ này mà ra vào. Người 
thực hành hạnh Bồ-tát chính phải vào cửa này, hàng Nhị 
thừa thì còn ở giữa đường, bọn ngoại đạo tuy có đi mà 
chẳng vào được con đường chính. Phàm các tông Hiển, 
Mật chẳng thực hành pháp môn này, thì chẳng còn con 
đường nào khác để thành Phật. 

1. HỎI: Nói rằng Tọa Thiền là cội nguồn của các 
pháp, ý chỉ đó thế nào? 

ĐÁP: Thiền là Phật trong tâm, Luật là Phật tướng 
ngoài, Kinh Giáo là lời Phật nói ra, nệm Phật tức là 
niệm danh hiệu Phật, tất cả đều từ trong Phật tâm lưu 
xuất, thế nên nói cội nguồn là vậy. 

2. HỎI: Pháp Thiền vô tướng, vô niệm, linh đức 
chẳng lộ bày, kiến tánh cũng chẳng có chứng cứ, do đâu 


mà có thể tin được? 

ĐÁP: Tâm ta cùng tâm Phật một vị, há chẳng 
phải là linh đức ư? Tâm ta ta chẳng biết, bảo cái nào 
làm chứng cứ? Tức tâm tức Phật, cầu chứng cứ gì bên 
ngoài? 

3. HỎI: Có thể tu pháp nhất tâm, cũng tu muôn 
hạnh, muôn thiện, công đức có gì so sánh được? 

ĐÁP: “Chóng giác xong NhƯ Lai Thiền, sáu độ 
muôn hạnh thể tự tròn đầy”. Thế thì, một pháp thiền 
gồm đủ tất cả pháp. Há chẳng thấy nói: “Ba cõi chỉ một 
tâm, ngoài tâm không pháp khác”. Dù tu muôn hạnh mà 
không nhận pháp tâm này, thì không thể đắc ngộ. Nếu 
chẳng đắc ngộ mà thành Phật, lẽ ấy làm gì có? 

4. HỎI: Pháp tâm này đâu thể tu hành, dù có dụng 
công tu hành, cũng chẳng được khai ngộ, kết quả thành 
Phật chẳng nhất định, thì dù cho nhọc nhẵn tu hành, nào 
có lợi ích gì? 

ĐÁP: Tông này là pháp môn sâu mầu kín nhiệm, 
nếu tai ta được một lần nghe, liền thành thắng nhân Bồ- 
đề. NgƯời xưa nói: 

“Người nghe tông này mà không tin, phước còn 
vƯỢt hơn trời, người; kẻ học mà không thông hiểu thì 
trọn đến quả Phật”. Nên biết, pháp này là tâm tông của 
Phật. Phật tâm tự nó vốn chẳng có mê, ngộ, đây chính là 


diệu thuật của Như Lai. Dù rằng chưa được tỏ ngộ, 
nhưng một phen ngồi thiền, tức là ngồi tòa Phật, một 
ngày ngôi thiền, một ngày làm Phật, trọn đời ngồi thiền 
là trọn đời làm Phật, kiếp tương lai cũng như thế, người 
chỉ tin thế ấy, là người đại căn cơ. 

5. HỎI: Nếu đã như thế, thì tôi cũng có thể tu 
hành. Vậy làm thế nào an tâm? Phải dụng tâm thế nào? 

ĐÁP: Phật tâm tất cả đều không trước tướng. 
Lấy lìa tướng làm thật tướng. Đi, đỨng, ngồi, nằm 
trong bốn oai nghi, lấy ngồi làm nghĩa an Ổn. Do ngồi 
ngay thẳng mà tư duy thật tướng. 

6. HỎI: Nghĩa ngồi ngay thẳng, tư duy thật tướng 
này, xin nói rõ hơn? 

ĐÁP: Ngồi ngay thẳng, chính là đức Như-Lai 
kiết-già-phu-tỌa. Tư duy thật tướng, cũng gọi là ngồi 
thiên. 

Kết pháp giới định ấn, thân tâm chẳng động, mắt 
mở chừng phân nửa, giữ mũi thật ngay thẳng, sẽ thấy 
các pháp hữu vi in tuồng giấc mộng, như làn bọt nước, 
cũng chẳng khác bong bóng nổi. Chớ buộc niệm ! 

7. HỎI: Chân ngồi kiết-già, tay bắt ấn là oai nghi 
của Như-Lai, còn mắt mở phân nửa, giữ mũi ngay 
thẳng là việc gì? 

ĐÁP: Mắt mở lớn sẽ thấy xa, bị cảnh lăng xăng 


trước mắt bức bách, tâm dễ tán loạn. Nhắm mắt thì sa 
vào cảnh hôn trầm, trong tâm không được sáng suốt. 
Mắt mở phân nửa, thì niệm chẳng vội vàng, thân tâm 
nhất như... Xét rõ, thì sanh tử, phiền não chẳng có thể 
gần gũi. Đó gọi là lập địa thành Phật, là đại dụng đại 
cơ. 

8. HỎI: Dù được nghe các việc như thế rồi, 
nhưng lòng tin vẫn chưa vững. Đọc tụng kinh chú chứa 
công ấy, trì trai giữ giới xướng danh hiệu Phật, nhóm 
đức ấy, việc đó có chỗ tựa nương. Riêng chẳng làm 
việc gì khác, yên ngồi trong thiền định, hay có những kỳ 
đặc sao? 

ĐÁP: Nghi như thế là nghiệp sanh tử, nghi như 
thế là phiền não chướng. Thực hành tất cả pháp tâm 
không sở đắc, gọi là thậm thâm Bát nhã, là trí huệ Bát 
nhã. Trí huệ này, là kiếm báu có thể chặt đứt cội nguồn 
sinh tử. Tu các căn lành, mong được quả báo, đó là 
phàm phu mê muội. Hàng Bồ-tát khi tu các căn lành, 
chẳng cầu quả báo ấy, chỉ hướng đến đại tỪ đại bi mà 
tu thiện căn, cho nên thành chất liệu Bồ-đề. 

Vì mong cầu quả báo mà tu các căn lành, chỉ 
thành đạt quả phúc nhỏ hẹp trời người, hạn định trong 
nghiệp sinh tử hữu lậu thôi. 

9. HỎI: Chẳng nhờ chứa nhóm các căn lành, công 


đức thì đâu có thể thành tựu muôn đức, tròn đầy Phật 
quả được? 

ĐÁP: Nếu đợi nhóm hợp đủ các căn lành, công 
đức thì phải trải qua ba đại a-tăng-kỳ kiếp mới thành 
Phật được. Ngược lại, người thực hành nhân quả bất 
nhị pháp môn là thành Phật ngay trong đời này. Nghĩa là, 
minh tự tâm, ngộ tự tánh, nhận thấy tự mình vốn sẵn là 
Phật, chẳng đợi đến nay mới thành. 

10. HỎI: Người kiến tánh thành Phật, chẳng y cứ 
nhân quả. Vậy thì, không thể tu các căn lành sao? 

ĐÁP: Người kiến tánh thành Phật, dù có tu các 
căn lành, chỉ vì lợi ích, chẳng vì quả báo. Bởi giáo hóa 
chúng sanh, nên dạy nhân quả, do vì thân mình không sở 
đắc, nên chẳng trông vào các công đức; vô tâm với tất 
cả. 

11. HỎI: Người vô tâm như thế nào? Nếu đã vô 
tâm, thì ai kiến tánh, ai ngộ đạo? Cái gì lại hay vì chúng 
sanh mà thuyết pháp giáo hóa? 

ĐÁP: Vô tâm là nói người không tất cả tâm ngu 
si, chẳng phải nói người không tâm biện biệt cặn kẽ tà 
chánh. Ta chẳng nghĩ tưởng chúng sanh, cũng chẳng 
vọng cầu Phật đạo, lại chẳng nghĩ mê, chẳng cầu ngộ, 
chẳng chạy theo sự tôn kính củỦa người, cũng chẳng 
thích nghe danh hư lợi dưỡng, chẳng nhàm chán độc hại 


oán thù, mặc cho tất cả việc lành dữ, chẳng khởi niệm 
sai biệt, đó gọi là Đạo Nhơn Vô Tâm. 

Thế nên nói: Đạo vô tâm hợp với người, người 
vô tâm hợp với đạo. 

12. HỎI: Trì trai giữ giới, đọc tụng kinh chú, 
xướng danh hiệu Phật, công đức đó có hơn kém nhau 
chăng? 

ĐÁP: Người trì trai là la ăn tham dục, kiếp 
tương lai sẽ được phước đức lớn. Giữ giới, là vì ngưng 
tâm ác, sinh tâm lành. Người có tâm lành, nếu sinh trong 
cõi trời, người thì địa vị rất là tôn quý. Còn người đọc 
tụng kinh chú, là gìn giữ pháp Phật, nên đời sau sẽ được 
trí huệ lớn. Do xướng danh hiệu Phật, đời sau quyết 
chắc sanh đất Phật. Lại vô tâm này là Phật tâm. Công 
đức Phật tâm này lời lẽ không diễn tả xiết, nghĩ lường 
không thể cùng tột, thật là chẳng thể nghĩ nghị. 

13. HỎI: Giờ đây, công đức của căn lành đã rõ 
ràng rồi, chẳng còn nghi ngờ nữa. Nhưng đối với công 
đức của vô tâm còn có chỗ chưa hiểu? 

ĐÁP: Học đòi oai nghi Phật, truyền đạt lỜi nói 
Phật và xướng danh hiệu Phật, đều có công đức. Lại 
đạo nhơn vô tâm cũng hay có các công đức. Nếu bảo vô 
tâm không công đức, thì các hạnh khác không thể có 
công đức. Vì tất cả căn lành là nhân duyên công đức của 


trời, người, còn vô tâm là con đường chóng chứng đạo 
Bồ-đề. Công đức đó không thể dùng lời lẽ mà kể xiết, 
thực là một đại sự nhân duyên, phiền não, sinh tỬ tự 
tiêu diệt, thân tâm nhất như, tức tâm thành Phật, còn 
nghi gì nữa ư? 

Người xưa nói: “Cúng dường ba đời các đức 
Phật, chẳng bằng cúng dường một đạo nhơn vô tâm” 
Thực là, cảnh giới chỈ có Phật với Phật biết nhau, hạng 
phàm phu cùng Nhị thừa chẳng có thể lường nổi. 

14. HỎI: Các kinh chẳng nói vô tâm, cũng chẳng 
khen ngợi. Cớ sao tông này lại quý trọng lẽ ấy đến thế? 

ĐÁP: Trong các kinh nói đến lễ này rất nhiều. 
Như nói: “Ngôn ngữ đạo đoạn”. Hoặc nói: “Bất khả 
thuyết”. Hay là: “Cứu cánh không”. Cũng nói: “Một đại 
sự nhân duyên”. Hoặc lại nói: “Các pháp vốn tịch diệt”. 
Đức Thích Ca đóng cửa thất, Ngài Tịnh Danh ngậm 
miệng. Đây há chẳng phải chỉ bày cảnh giới vô tâm là gì 
ư? Vì ảnh hưởng đến bậc Bồ-tát đã chứng trí, nên đức 
Thế Tôn không nói đó thôi. Lại hàng Nhị thừa còn kém 
cỏi nên Phật cũng chẳng nói. Do đó, kinh Pháp Hoa dạy: 
“Đối với hạng người không trí, chớ nói kinh này”. Ấy 
chẳng ngoài ý dẫn trên. 

Các kinh có đến tám muôn bốn ngàn pháp môn, 


nhưng chẳng ngoài hai pháp sắc, không. Tất cả loài có 


hình tướng đều thuộc sắc là thân, còn loài chẳng lộ bày 
tướng ra, đều thuộc Không. Thân có hình tướng, nên nói 
là sắc, tâm không hình, nên bảo rằng không. Các kinh 
điển của Phật nói, đều chẳng rời ngoài hai pháp sắc, 
không này. Đó là nói cảnh giới vô tâm bất khả thuyết. 
Sở dĩ, chẳng khen ngợi lẽ này, là vì ngôn ngữ chẳng đến 
được, nên chỈ nói “Ngoài giáo truyền riêng”. 

15. HỒI: Thế thì, sắc thân này có thể là mê Ư? 
Cũng có thể là ngộ ư? Tâm là vật gì? Căn bản của mê và 
ngộ không thể không biết đó. Lại tâm Ở trong thân, hay 
Ở ngoài thân, nó từ chỗ nào dấy lên như thế? 

ĐÁP: Sắc thân bốn đại, năm uẩn đầy khắp mười 
phương, là căn bẳn của tất cả chúng sanh. Nhân duyên 
hòa hợp, thì thân thể kiến lập, gọi đó là sinh. Quả báo 
đổi dời, thì bốn đại phân tán, gọi đó là chết. Sắc tướng, 
thì có phàm thánh, tâm thể vốn chẳng ngộ, mê. Tuy 
nhiên, giả có mê, nên gọi chúng sanh, ngỘ gọi là chư 
Phật. Mê ngộ chỈ nhân vọng tâm, chân tâm thì không mê 
ngỘ, chúng sanh hay Phật vốn nhân nơi mỘt tâm mê ngỘ 
này. Rõ được bản tánh, thì hoàn toàn không có phàm, 
thánh sai biệt. Nên kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: 

“Bản tánh nhiệm mầu tròn sáng, rời ngoài các 
danh tướng, xưa nay chẳng có thế giới chúng sanh” 

16. HỎI: Tâm tánh vốn chẳng mê. Nếu vậy, mê 


tình khởi từ chỗ nào? 

ĐÁP: Nếu khởi vọng niệm, mê liền theo đó mà 
đến. Mê đến, nên phiền não sanh. VỌng niệm nếu dứt 
thì mê cũng từ đó mà đi. Mê đã đi, nên phiền não diệt. 
Nên biết, pháp phiền não là pháp sinh, đó là hạt giống 
sanh tử, Bồ-đề là pháp diệt, thì là vui tịch diệt. Khi mê, 
các pháp đều là phiền não. Lúc ngỘ, các pháp đều là Bồ- 
đề. Người đời chẳng biết cội gốc mê ngộ này, nên nhàm 
sanh tử, buộc niệm chẳng khởi, cho đó là một niệm 
không sanh, là vô tâm. Đó vẫn là niệm sanh tử, chẳng 
phải vô tâm, chẳng phải tịch diệt. Dùng niệm dứt niệm, 
là sanh tử nối tiếp. 

17. HỎI: Tiểu thừa thì rơi vào lý Không, chẳng 
biết vô tâm. Đại thừa Bồ-tát có thể được vô tâm chăng? 

ĐÁP: Hàng Bồ-tát đến Thập địa vẫn còn lầm trí 
nhị chướng, chẳng được vô tâm. Một hoặc chướng này, 
vào đệ Thất địa, tâm tìm pháp vẫn còn, nên bị chướng. 
Đến đệ Thập địa, có tâm giác chiếu, nên cũng bị 
chướng, cho đến lúc thành Đẳng Chánh Giác, mới hợp 
với vô tâm này. 

18. HỎI: Đã là hạng Bồ-tát đến Thập địa còn 
chẳng biết, huống nữa bọn phàm phu sơ tâm học đạo, 
thì làm sao có thể hợp với vô tâm? 

ĐÁP: Đại thừa thì không thể nghĩ bàn. Có trường 


hợp thẳng tiệt (chặt đứU một niệm, chóng ngộ cội 
nguỒn. 

Các nhà bên giáo lập Tam hiền, Thập thánh là vì 
hạng người căn cơ chậm lụt. Hạng lợi căn, ngay khi 
mới phát tâm liền thành Chánh giác. Cũng có trường hợp 
thẳng đến thành Phật một cách nhanh chóng không thể 
nghĩ lường. 

Bậc Thập Địa, Đẳng Giác hợp với vô tâm, thì 
ngang với hạng người hiện nay kiến tánh thành Phật. 
Nên biết, trong lý vô tâm không có sai khác. 

19. HỎI: Thấy tánh thành Phật, việc đó thế nào? 
Tánh là gì? Thấy là thấy cái gì? Dùng trí có thể biết 
chăng? Con mắt có thể thấy chăng? Nghĩa đó ra sao? 

ĐÁP: Học kinh luận được trí, tức là trí phân biệt 
bằng thấy nghe hiểu biết. Ở đây, người tu hành chẳng 
dùng trí ấy mà thấy biết bằng hồi quang phản chiếu, 
bằng tự tánh sẵn có, cũng gọi là huệ nhãn. Tuy nhiên, 
sau khi thấy tánh rồi, vẫn thụ dụng bằng thấy nghe hiểu 
biết như thường. 

20. HỎI: Thấy biết tự tánh sẵn có, cái thấy biết 
có thể biết được, còn tự tánh sẵn có là thế nào? 

ĐÁP: Vì tất cả chúng sanh xưa nay vẫn có tánh, 
nên trợ giúp khởi lên tự thể. Tánh này từ vô thủy đến 
nay chẳng sinh, chẳng diệt, không sắc, không hình, 


thường trụ chẳng biến đổi, gọi đó là tự tánh sẵn có. Tự 
tánh này cùng với chư Phật, một vị bình đẳng, nên cũng 
gọi là Phật tánh. Tất cả ngôi Tam Bảo, chúng sanh trong 
sáu nẻo, do tánh này làm cội gốc mà thành tựu tất cả 
pháp. 

21. HỎI: Hồi quang phẩn chiếu là thế nào? 

ĐÁP: Chiếu là soi rõ các pháp bên ngoài, tự mình 
có cái sáng suốt chiếu lại bên trong. 

Tâm sáng suốt, như ánh sáng không lường, không 
ngăn của mặt trời, mặt trăng hay chiếu soi trong ngoài 
tất cả cõi nước. Ánh sáng đó, chẳng đến chỗ u ám gọi là 
núi đen hang quỷ, các loài quỷ thần đều ẩn nấp trong đó. 
Hạng quỷ thần này, hay nhiễu hại chúng sanh. Tâm pháp 
cũng như thế, trí sáng không lường không ngẵn của tâm 
tánh hay chiếu suốt các cảnh giới. Ánh sáng đó, chẳng 
đến chỗ ngăn khuất, gọi là vô minh, ấm giới, tất cả 
phiền não đều trụ trong đó. Phiền não, thì hay nhiễu hại 
chúng sanh. Trí tâm là ánh sáng. VỌng niệm là những cái 
bóng. Soi sáng sự vật nói là chiếu. Cảnh giới tâm niệm 
chẳng đổi dời hướng vào bản tánh, nên nói rằng hồi 
quang phản chiếu. 

Lại nói chiếu khắp, chính là chiếu khắp đương 
thể (thể hiện hữu) chỗ mê, ngộ chưa hiện bày. Thế mà 
thời nay người dùng vọng niệm để suy tìm bản tâm, lấy 


phiền não làm thú vui, thì bao giờ mới cởi bỏ sanh tử? 

22. HỎI: Ngồi thiền lấy “một niệm không sanh” 
làm tỉnh yếu (chỗ quan yếu để tỉnh giác). Lấy niệm 
dừng niệm, đây thời chẳng khác lấy máu rửa máu. Việc 
đó thế nào? 

ĐÁP: Một niệm không sanh, chính là tâm pháp 
bản thể, chẳng phải dừng niệm, cũng chẳng phải chẳng 
dừng niệm, chỉ là một niệm không sanh. Nếu hợp với 
bản thể này, thì đó là pháp tánh Như Lai. Bấy giờ, việc 
ngồi thiền cũng bằng vô dụng. Không mê, không ngộ, há 
lại còn có một niệm ư? Nếu chẳng nhận được bản thể 
này, thì đâu gọi là được không sanh. Dù đè niệm chẳng 
cho khởi, cũng đều là vô minh. Chẳng khác lấy đá đè cỏ, 
chẳng bao lâu cỏ ấy lại sanh. Phẩi công phu miên mật 
lắm, không thể dung dị mà được. 

23. HỎI: Hoặc có người hỏi, lúc đến chỗ một 
niệm không sanh, thì thế nào? 

ĐÁP: Một niệm không sanh là hoàn toàn không 
tướng sanh diệt, đi lại, có thể nói năng chỈ bày. Sự sanh 
tử theo niệm mà khởi, nếu chẳng biết chỗ niệm khởi thì, 
chẳng rõ được cội gốc sanh tử. Các chúng sanh trong 
suốt 12 giờ bị giặc phiền não sai sử trái với tánh bản 
hữu. Nếu mây vọng niệm tan, tâm tánh nhƯ ánh sáng 
mặt trăng. Những niệm xấu từ trước nay đều trở thành 


trí huệ, dùng niệm này có thể thuyết pháp giáo hóa 
chúng sanh. Người xưa bảo: 

“Các ngươi bị 12 giờ sai sỬ, ta sai sử được 12 
giờ” 

24. HỎI: Khi ngồi thiền, niệm khởi là lỗi, ngừng 
lại có lỗi chăng? Việc đó thế nào? 

ĐÁP: Lúc chưa thấy tánh, khởi hay ngừng đều có 
lỗi. Trong kinh Phật dạy: “Chẳng khởi vọng niện”, 
hoặc nói: “Cũng chẳng diệt hẳn”. Đó là lối nói khiến 
cho ta nhận bản tánh. Người thấy tánh thì việc tu hành 
là vô dụng. Bệnh mê vọng đã trừ, khoa trị liệu nào có 
ích gì. Tuy nhiên, bệnh mê tình dấy khởi, thì dùng tu 
hành để trị liệu, bệnh niệm chẳng còn khởi nữa, thì 
chẳng dùng thuốc tiếp tục. 

25. HỎI: Dù có niệm khởi, nhưng niệm vốn 
không tự tánh, thì có lỗi gì? 

ĐÁP: Tuy không tự tánh, nhưng dấy khởi đều có 
lỗi. Cũng như việc trong mộng, sau khi thức giấc, biết 
nó hư vọng, há bảo không lỗi sao? Khởi lên tức thành 
lỗi, còn mộng là do chúng sanh vọng thấy, một khi được 
nghe Phật pháp, phát khởi lòng tin, việc đó thù thắng 
hơn. Thế nhưng, chẳng phải người có đạo tâm chân 
thực, dụng công một cách hời hợt, chẳng biết lỗi của 
tâm, bất chợt đè ép các niệm nhỏ mà chẳng biết các 


niệm lớn. Nếu chẳng đoạn tiệt từ cội nguồn của nó, thì 
dù có kết được duyên phần, cũng khó thoát khỏi sanh tỬ. 

26. HỎI: Tất cả việc lành, dữ đều chớ nghĩ 
lường v.v... Mặc kệ nó, việc xấu tốt không nên nghĩ 
lường, như thế mới thực là người dụng tâm tọa thiền. 
Nếu vậy, đối với các niệm lớn, nhỏ phải làm sao đây? 

ĐÁP: Tất cả việc lành, dữ đều chớ nghĩ lường, 
đó là lời nói chặt thẳng vậy. Còn tính thời gian ngồi 
thiền, chẳng nên dùng nó. Nếu đến ruộng đất này, thì đi, 
đứng, ngồi, nằm đều là thiền hẳn chẳng nên cố chấp 
tướng ngồi. Tổ sư bảo: “Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, 
nói, nín, động, tịnh thể an nhiên”. 

Trong Kinh Phật có dạy: 

“Thường sống trong đó, kinh hành hoặc ngồi 
nằm...”. Những niệm nhỏ lăng xăng theo cảnh trước 
mắt. Những niệm lớn khởi lên, là tham dục, sân khuể, 
ngu sĩ, tà kiến, kiêu mạn, tật đố, danh văn, lợi dưỡng... 
Người chí mống, lúc ngồi thiền, chỉ thu nhiếp các niệm 
nhỏ. Còn những ác niệm này chẳng biết chúng ngủ 
ngầm trong tâm ta, gọi là những niệm lớn. Ném bỏ các 
ác niệm này, gọi là chặt thẳng cội nguồn. Chặt thẳng 
cội nguồn thì phiền não là Bồ-đề, ngu sĩ thành trí tuệ, ba 
độc thành ba tụ tịnh giới, vô minh thành pháp tánh đại 
trí. Đã vậy còn nói gì là các nệm nhổ ưử? Đức Phật dạy: 


“Nếu hay chuyển vật, tức đồng Như Lai”. Là ý 
này vậy. ChỈ hay có thể chuyển vật, chớ để bị vật 
chuyển! 

27. HỎI: Nếu hay chuyển vật tức đồng Như Lai. 
Vật là vật nào? Chuyển là việc gì? 

ĐÁP: Vật tức là vạn vật, chuyển tức là thoát thể. 
Chuyển vật tức là gặp tất cả cảnh giới mà tâm chẳng 
đổi, đều hướng đến bản tánh. Cảnh chẳng ngại tâm, 
thiên ma ngoại đạo, phiền não sanh tỬ, chẳng có cơ hội 
thuận tiện. Đấy gọi là chuyển vật, nơi vật chẳng đổi 
tâm mà dụng tâm. Thấy Phật, thấy pháp, còn phải đoạn 
tuyệt, hà huống là vọng niệm ư? Tâm đoạn tuyệt này, dù 
giống như tà niệm, kỳ thực nó là chánh niệm. Chánh 
niệm thì gọi là huệ niệm, cũng chính là trực nhập trí huệ 
chánh kiến. 

28. HỎI: Phiền não, Bồ-đề, đều từ một tâm này 
khởi lên đã phân minh, nhưng đầu mối của nó khởi lên 
từ chỗ nào? 

ĐÁP: Nghe tiếng, thấy sắc, ngửi mùi, nếm vị, 
biết xúc chạm, nhận rõ các pháp đều là đức dụng của 
sáu căn. Gá cảnh giới này, rồi phân chia thành lành, dữ, 
biện biệt chánh tà, cho là trí huệ. Nơi đó lập nhân ngã, 
khởi tắng ái đều là vọng kiến. Theo vọng kiến ấy, thành 
trước tướng gọi là mê. Từ đây khởi mê năm uẩn sắc, 


thọ, tưởng, hành, thức, gọi là phiền não. Do phiền não, 
kiến lập thân thể. Lại chúng sanh, phần nhiều ưa giết 
hại, trộm cướp, tà dâm, nói vọng v.v... hoàn toàn bị rơi 
vào ba đường dữ, đều từ vọng niệm mà khởi lên. 

Những vọng niệm này lúc chúng mới phát khởi, 
liền chuyển thẳng tất cả hướng đến bản tánh, tức thành 
vô tâm. Đã an trụ nơi vô tâm, thì thân năm uẩn này liền 
thành năm phần pháp thân của Như Lai. Đấy gọi là: 
“Nên không chỗ trụ, mà sanh tâm kia”. 

Dụng tâm như thế là người đại dụng tu hành. 

29. HỎI: Người dụng công ngồi thiền tích lũy 
công phu lâu ngày đã thuần thục, thì không thể có tâm 
phiền não tà mê. Kẻ mới tu hành, làm sao có thể sạch 
hết phiền não? 

ĐÁP: Chẳng chán sợ phiền não, chỈ nên tịnh tâm 
mình. Người xưa nói: “Học đạo cần phải sắt đá, nắm 
được đầu tâm liền xét thẳng đến Vô thượng Bồ-đề, tất 
cả việc thị phi cũng chớ quản. Nắm chặt đầu tâm là phê 
phán tâm tà chánh”. 

Nên biết người nhận được cái lầm của tâm mình 
gọi là người trí. Nếu đã có trí huệ, thì không còn mê. Ví 
như từ xưa ở trong hang tối, chưa tỪng gặp ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng, chợt có ánh đèn sáng, thì bóng tối 
kia chẳng cần đuổi mà chốc lát tự nó biến thành sáng. 


Bóng tối vô minh phiền não, khi có ánh sáng trí 
huệ chiếu đến, thì không đợi phải đuổi mà tự đi. Đêm 
xuống khắp hư không tối, nhưng ánh sáng mặt trời xuất 
hiện thì hư không tối tăm kia, liền thành sáng khắp. 

Tâm pháp cũng như thế. Mê thì tối, ngộ là sáng. 
Ánh sáng trí huệ chiếu soi, thì bóng tối phiền não tan 
diệt liên thành sáng suốt. Thế nên, Bồ-đề không riêng có 
hai pháp. 

30. HỎI: Chiếu phiền não tối, là nương sức trí 
huệ, không trí huệ, thì không thể có Bồ-đề. Thế thì làm 
thế nào được trí huệ này? 

ĐÁP: Trí quang cỦa mình, tự nó sáng suốt. Tuy 
nhiên khi bị vọng trần che khuất, tạm thời nó mất đi, 
nên nói mê mới nổi dậy, chẳng khác người trong lúc 
thấy chiêm bao, mỗi việc mỗi việc đều là tướng chân 
thật, sau khi thức giấc, lại không một viỆc. 

Cũng thế, mộng vọng tưởng sau khi tỉnh, biết nó 
tỪ nơi bản không. Do chúng sanh mê muội, nên nhận 
vọng làm thực. 

31. HỎI: Người ngộ là hằng ngày so sánh việc 
chẳng biết mà chợt biết được, vậy có thể biết được 
việc của quá khứ, vị lai chăng? 

ĐÁP: Hết sạch vọng kiến, mộng lớn chốc lát tỉnh 
biết, thấy Phật tánh, gọi là đại ngỘ, đại triệt. Chỗ này so 


sánh nghĩ lường không thấu nổi. 

Biết được việc quá khứ, vị lai, là do sức thần 
thông, và do công lực tu hành, chẳng nên gọi là đại ngỘ. 
Bọn thiên ma, quỷ thần, ngoại đạo, tiên nhơn đều có 
thần thông này, xưa kia họ tỪng tu hành các khổ hạnh. 
Đức đó tuy có, nhưng chẳng rời tà kiến, nên chẳng vào 
được trong hàng Phật đạo. 

32. HỎI: Người ngộ đạo, đắc pháp, mà chẳng 
đầy đủ thần thông, thì có đức dụng øì? 

ĐÁP: Thân này bởi do quá khứ ngu mê mà kiến 
lập, dù là người kiến tánh thành Phật, nhưng thần thông 
chưa lộ bày. Thế nhưng, ngỘ thì thấu thoát sáu trần, 
đoạn tuyệt sinh tử, nên từ đó mà đầy đủ thần thông diệu 
dụng. Đây chẳng phải là sức thần thông hữu lậu của 
bọn thiên ma, ngoại đạo... 

Người hoát nhiên đại ngộ, chẳng cần phải trải 
qua ba đại a-tăng-kỳ kiếp, liền thành Phật đạo, đâu riêng 
luận thần thông diệu dụng ưƯ! 

33. HỎI: Kiến tánh thành Phật, cùng tỨc tâm tức 
Phật, có khác nhau chăng? 

ĐÁP: Tức tâm tức Phật, là lời nói chỉ thẳng ngoài 
tâm không có Phật. Nếu nhận nơi ý chỈ này, là người 
lanh lợi. Hoặc cũng chỉ bày phi tâm phi Phật... 

Kiến tánh thành Phật, là thấy biết tự tánh, đoạn 


tuyệt mạng căn chúng sanh, nhận ra bản tánh nhiệm 
mầu tròn sáng. Thế thì, không còn sinh tử, chẳng có 
phiền não, chỉ giả danh mà gọi là thành Phật. Phật là 
giác. Giác, thì rõ ràng xưa nay chẳng tỪng mê. Tuy 
không đồng, dị mà vào cửa ¡n tuồng có sự sai khác. Do 
đó, liền thành lời nói có hai chiều. 

34. HỎI: Tánh thì thường trụ bất biến, chư Phật 
cùng chúng sanh một vị bình đẳng. Tuy nhiên, mê là 
chúng sanh có khổ sanh tử. Như vậy, đâu có thể bảo 
một vị bình đẳng được? 

ĐÁP: Một vị bình đẳng là chỗ trí huệ chiếu đến, 
chẳng phải hạng ngu si thấy được. 

Tổ sư dạy: “Phải dùng hòn gạch đi gõ cửa thiện 
tri thức”. Khi chưa vào cửa, lời nói kiến tánh thành Phật 
là tột cùng. Vào được cửa này, vì la các tướng, nên 
thành Phật lại vô đắc. 

35. HỎI: Các tông Hiển, Mật, đều có tám pháp: 
Giáo, Lý, Trí, Đoạn, Hạnh, Vị, Nhân, Quả. Hàng Nhị 
thừa Thanh văn, tu tứ thiền, bát định, khổi được ba tai 
nạn, nước, lửa, gió. Không, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
vào vô dư Niết Bàn. Bậc Bồ-tát, gìn giữ ba tụ tịnh giới, 
tu tỪ bi vạn hạnh, trải qua ba ngôi Hiền, mười bậc 
Thánh, dứt được các phiền não trong và ngoài. Nếu bảo, 
phiền não không có nơi chỗ thì cảnh giới Phật nương 


đâu mà có ba đời chư Phật, ra khỏi pháp giới chân như, 
thị hiện trong cõi dục sinh tử này ư? 

ĐÁP: Chư Phật, Bồ-tát, lấy việc lợi sinh làm sự 
nghiệp, nếu chẳng làm lợi ích chúng sanh thì chẳng phải 
là Phật, Bồ-tát. Hàng Tam thừa, chẳng vì lợi ích chúng 
sanh, nên Đại thừa cho họ đã rơi vào hầm sâu giải thoát. 
Hàng Bồ-tát Tam hiền, Thập thánh chuộng vào cửa 
huyền, vì đỘ chúng sanh mà ra khỏi cõi an lạc tịch 
quang, hiện thân vào đời ác năm trược, thành đạo dưới 
cội Bồ-đề. 

Ví như chỗ cao nguyên đất bằng, không thể mọc 
hoa sen, nơi ẩm thấp, bùn lầy hoa sen thường sinh 
trưởng tươi đẹp. Lại như việc cấy hái của nhà nông, 
chỗ đất trắng khô, không thể gieo giống lúa mạ được, 
gặp nơi bùn ướt có nhiều phân tốt, giống lúa mạ mới 
phát triển mạnh mẽ. Nhân duyên đến mùa, dương khí 
sinh động, mưa gió thấm nhuần, mầm non lớn dần, thân 
cây, nhánh lá xinh tươi, rậm rạp, lúa mạch, lúa mì... bắt 
đầu rộ chín. Bấy giờ công việc của nhà nông hoàn tất, 
có thể ca khúc thanh bình. 

Chư Phật ra đời cũng thế. Cõi giải thoát tịch 
quang chẳng hay kiến lập Phật pháp, mà trong đời ác 
năm trược, các Ngài hay mặc y xấu rách, đúng thỜi cơ 
nói pháp, gieo hạt giống chân chính, khuyến dẫn chúng 


sanh đang bị phiền não ác nghiệp lôi cuốn. Nhân duyên 
đến mùa, mặt trời tuệ chiếu soi, gió lành thổi mát, mưa 
pháp đượm nhuần, vị cam lồ chan rưới, mầm non, 
nhánh lá, gỐc giác đạo sum sê. Cây Bồ-đề sống mạnh, 
liền nở hoa Đẳng giác kết trái Diệu giác. Thế là công 
việc hoá đạo lợi sanh được hoàn thành viên mãn, khi này 
các Ngài có thể xướng khúc Diệu pháp Niết Bàn thường 
lạc. 

Hàng đạo nhơn xem nhục thân này như một gốc 
cây, gặp đất thối lục trần, sanh hạt giống giải thoát. Đã 
gieo mộng sắc thân, mầm chồi tánh trí cũng nhân đây 
nẩy nở. Cội cây tâm niệm lớn dần, cọng ý tưởng phát 
triển, nhánh thần thức rậm tươi, lá tình dục sum sê, 
thành cội rễ vô ưu, trổ hoa tri kiến, kết trái giác ngỘ. 
Như thế sự nghiệp của đạo hoàn thành, có thể vui hát 
khúc Vô tâm. 

Phàm phu cũng có một gốc cây, gặp đất khô cằn 
ngu si, vun quén bằng phân tham ái, gieo hạt giống vô 
minh. Gieo mộng năm uẩn, mầm chồi nghiệp thức sống 
dậy, cây chấp trước lớn dần, cộng nhân ngã, nhánh siểm 
khúc, lá tật đố xanh rậm, thành gốc cây phiền não, đởm 
hoa đẹp mê say, kết nên trái tam độc, và đó là việc danh 
lợi đã xong, có thể ca bài vui ngũ dục. 


Hãy nói từ nơi ba gốc cây này có sự hơn kém 


nhau chăng? Nếu có người một tay nắm cả ba gốc cây 
này, cùng một lúc nhổ sạch, vun trồng nơi đất không âm 
dương, liền thành cây vô ẳnh, đương sự là hạng người 
có lực lượng lớn. 

Trời đất cùng ta đồng một cội nguồn, muôn vật 
với ta chẳng khác thể tánh. Thử hỏi, ta là gì? Nếu nói 
rằng, thành Phật, thì trời đất còn cách xa ta lắm! 


TIỂU SỬ TÁC GIÁ 

Luận Tọa Thiền này của Thiền sư Đại Giác, Hòa 
thượng Lan Khê, hiệu Đạo Long biên soạn. Ngài cũng 
chính là người khai sơn chùa Kiến Trường ở Liêm 
Thương, được ban thụy hiệu là Đại Giác Thiền sư. 

Thiền sư người nhà Tống sang Nhật Bản, vì 
người tham thiền học đạo đem cả mục đích, phương 
pháp cùng chỗ dụng tâm trong khi tọa thiền ra đinh ninh 
dạy bảo. Phần phụ có bài Tỉnh Hành Văn và Văn Phát 
Nguyện của Thiền sư Đại Huệ, Tọa Thiền Luận của 
Hòa thượng Trung Phong. Chính tập luận này, người 
khai bản, mang tâm trạng thiết tha của lão bà, đem đối 
chiếu phần sau của trong Tăng lục, điểm sở đắc ấy, 
cũng chẳng có thể so sánh. Luận Tọa Thiền từ xưa đã 
có rất nhiều bản như: 

- Tọa Thiền Nghi của Tông Trường LỘ. 


- Tọa Thiền Nghi của Phật Tâm Tài. 

- Tọa Thiền Châm của ngài Hoằng Trí. 

- Tọa Thiền Châm và Phổ Khuyến Tọa Thiền 
Châm của ngài Đạo Nguyên. 

- Tọa Thiền Dụng Tâm Ký của Oánh Sơn v.v... 
nhưng chỉ có tập Luận Tọa Thiền của Lan Khê là luận 
về lối Tọa Thiền của Tông Lâm Tế. Dùng thể văn vẫn 
đáp, những điều trình bày trong đó rất chu đáo, khẩn 
thiết, tiện cho kể sơ cơ tham khảo về cách tham thiền. 

Sư tên húy là Đạo Long, hiệu Lan Khê, họ 
Nhiễm, người ở Phù Giang đất Tây Thục. Sanh vào năm 
Gia Định thứ 6 T.L. 1215, thời Nam Tống vua Ninh 
Tông, Trung Hoa. 

Sư thiên tánh rất siêu việt. Năm 13 tuổi, Sư đến 
chùa Đại TỪ Thành đô và được độ. Sau, Sư đi du lịch 
khắp nơi để tham cầu bậc thiện tri thức. Sư lại đáp 
thuyền vào Triết Giang, tham kiến ngài Vô Chuẩn Sư 
Phạm, S¡ Tuyệt, Đạo Xung, Bắc Giang, Cự Giản... 
ngày ngày tham luận, nhưng đều chưa khế ngỘ. 

Sư lại chống tích tìm đến Dương Sơn (Hồ Nam) 
y chỉ Thiền sư Vô Minh-Huệ Tánh. Một hôm, Thiền sư 
Huệ Tánh đưa câu: 

“Đông Sơn ngưu quá song linh”. Sư bỗng nhiên 
khai ngỘ. Từ giã thầy, Sư đến ngụ dưới núi Thiên Đồng 


thuộc Châu Minh. 

Chợt có vị tăng Nhật Bản đến nói: “ Nước tôi 
giáo pháp tuy được long thịnh, song rất tiếc là Thiền 
tông chưa có người xiển phát”. 

Nhân câu nói này, Sư ôm chí vượt bể đông, sang 
Nhật Bản giáo hóa. 

Năm Thuần Hựu thứ sáu T.L. 1246, thương 
thuyền người Nhật cập bến Viễn Đình, Sư tới nơi và 
thu xếp mọi việc. Chí du phương đã quyết, Sư tự đem 
theo một vài môn đệ thân tín như: Nghĩa Ông, Long 
Giang... cùng đến Bác Đa. Bấy giờ, theo niên lịch của 
Nhật Bản là thời hậu Thiên Hoàng Tha Nga, năm Khoan 
Nguyên thứ 4, T.L. 1247. Năm ấy, Sư được 33 tuổi. 

Lúc đầu, phái đoàn của Sư lưu lại chùa Viên 
Giác, Bác Đa. Sau đến kinh đô, ngụ trong khách viện 
của chùa Tuyền Dũng. 

Nghe danh chùa Thọ Phước ở Liêm Thương Đại 
Hiệt Liễu Tâm, Sư đến nơi, dựng tích khai pháp tòa. 

Lúc này, nhà cầm quyền tại đây là Bắc Điều Thời 
Lai, nghe Sư đến giáo hóa phương này rất vui mừng, 
rước Sư về trụ trì chùa Thường Lạc. 

Việc hành chánh được rảnh rỗi, ông thường vào 
thất Sư thưa hồi pháp yếu. Đồng thời, ông kiến tạo 


trong núi Địa Doanh một ngôi đại già lam, đến năm Kiến 


Trường thỨ 5 mới hoàn thành, lấy hiệu là Cự Phước 
Sơn Kiến Trường Hưng Quốc Thiền Tự, thỉnh Sư về 
làm thủy tổ khai sơn. 

Sư ở chùa Thường Lạc bảy năm, rồi vào chùa 
Kiến Trường ở bảy năm nữa, để tiếp đãi đại chúng bốn 
phương. Khi đó, họ Thời Lai có quyên góp của một 
ngàn người, cùng chung đúc một quả chuông to, thỉnh 
Sư làm bài Minh. 

Niên hiệu Chính Nguyên thỨ I, Sư đã 46 tuổi. 
Năm ấy, Sư nhận lời mời trở về chùa Kiến Nhơn ở kinh 
đô. Để cử hành ngày úy ky Thiền sư Khai Sơn Minh 
Am, tại đây họ Thời Thánh tặng Sư hiệu “Đệ nhất 
Quốc SƯ”. 

Trong thời gian trụ trì chùa Đông PhƯỚc, sư đã 
một phen làm cho ngọn gió thiền chấn động chốn kinh 
thành nước Nhật. Hậu Thiên Hoàng Tha Nga quá mỘộ 
danh Sư, Ngài triệu Sư vào cung sớm hôm ân cần thưa 
hồi pháp yếu. Sư có dâng một bài kệ: 

Âm: 

Túc duyên thâm hậu đáo Phù Tang, 

Thiểm chủ tinh lam, thập ngũ sương. 

Đại quốc bát tông kim đỉnh thạnh, 

Kiến thiền môn phế, ngưỡng hiền vương. 

Dịch: 


Duyên trước sâu dày đến Phù Tang, 

Kể hèn nương ở mười lăm năm. 

Đại quốc tám tông nay thịnh đạt, 

Cửa thiền dựng lại đợi vua hiền. 

Thấy Sư dốc chí hộ trì tông môn, Thượng Hoàng 
lấy làm sung sướng và cảm động. 

Sư ở chùa Kiến Nhơn được ba năm, thì nhường 
lại cho Nghĩa Ông. Sư trở lại Thương Dịch ở chùa Kiến 
Trường. Ở đây một nhóm người phẩn nghịch, chúng 
sàm tấu lên Mạc Phủ, liền đày Sư ra Giáp Châu ở chùa 
Đông Quang. Phương này, tất cả quân dân đều tranh 
nhau hướng về Sư. Sư nói: 

“Ta vì pháp vượt bể đến đây, mà chỈ được giáo 
hóa chung quanh kinh vua, chưa có dịp rảnh rang để 
hướng dẫn những kẻ Ở xa xôi hẻo lánh. Nay, nhân vừa 
đến phương này, âu long thiên cũng sắp đặt cho ta vậy”. 

Sư thắn nhiên sống tại đây ba năm, rồi trở lại 
chùa Kiến Trường. Nhưng việc nghi hiềm chưa hết, Sư 
lại bị dỜi ra Giáp Châu nữa. Lần này chẳng bao lâu, việc 
Sư được sáng tổ, họ Thời Lại cho sứ rước Sư về chùa 
Thọ Phước ở Thương Dịch. 

Niên hiệu Hoằng An thứ IT.L. 1270, tháng 5, Sư 
trở về chùa Kiến Trường. 

Mùa thu, khoảng thượng tuần tháng bẩy, Sư cho 


hay có chút bệnh. Đến ngày 24, Sư tắm gội sạch sẽ, 
mặc áo xong, để lại bài kệ: 

Âm: 

Dụng Ế tình thuật 

Tam thập dư niên 

Đả phiên cân đẩu 

Địa chuyển thiên toàn. 

Dịch: 

Dùng thuật bệnh mắt 

Hơn ba mươi năm 

Đấu gân đảo ngược 

Đất lở trời nghiêng. 

Viết xong, đặt bút xuống, sư từ giả đại chúng rồi 
thị tịch, thọ 66 tuổi. Môn đồ làm lễ trà tỳ, thu linh cỐt, 
xây tháp gỗ bên đông nam chùa Kiến Trường thừa sự 
cúng dường. 

Năm sau, họ Bắc Điều Thời Tông tâu về triều 
phong thụy hiệu cho Sư là: “Đại Giác Thiền sư”, là vị 
Thiền sư đầu tiên ở đất Nhật được Thiên Hoàng phong 
thụy hiệu. 

Môn nhân nối pháp Sư gồm: Nghĩa Ông, Vi Hàng, 
Vô Cập, Hoằng Biện, Ước Ông, Lâm Tẩu, Nguyệt 
Phong, Tang Điền v.v... gồm có 24 vị. 

Phần trước tác của Sư ngoài tập luận này, còn có 


ba quyển ngữ lục và một quyển góp nhặt những lời di 
chúc của Sư đều được lưu hành Ở đời. 


TỈNH HÀNH VĂN 

Phàm huyễn duyên hòa hợp, nhân huyễn mà thành 
sắc thân này. Sự nghiệp tu trì, từ sự hiển bày chánh lý 
ấy. Lý đã hiển thì không việc gì chẳng đạt. Sắc thân 
được thành, do huyễn mà lập. Thế nên các Thánh trước, 
đối với lẽ này đã rỗng suốt. Ứng cơ không trỆ ngại, 
vượt lên trên và thông suỐt, ra ngoài các phẩm loại. ChỈ 
có đức rúng động trời đất, không xa nào mà chẳng đến. 

Các ông vào đến cửa này, phải nên tự xét. Hạnh 
lành chẳng chứa, danh đâu thơm nức. Một pháp chóng 
sáng, muôn duyên đều tỏ. 

Lại, có kế cạo bố râu tóc, mặc ca-sa Phật, hình 
tuy in tuồng hình tăng, mà chí chưa bỏ được chí tục. 
Đông tây rong ruổi, thực giả khó phân. ChỈ biết tùy 
thuận duyên trần, bèn thành mê tối. Luống hao của tín 
thí, uổng Ở trong cửa không. Bỗng nhiên đầu bạc đến 
rồi, trở lại bị hậu sanh chế giễu. 

Nhớ xưa, thời thượng cổ xuất gia hình hài nhọc 
nhẵn, thân thể đói khát, cùng thân tột mạng, chỉ vì tham 
cứu việc này. Sở dĩ “một ngày không làm, một ngày 
không ăn”, đâu giống như ngày nay, ngồi yên không hổ 


thẹn. Đàn na tỨ sự cúng dường cho ông, ý ở chỗ nào? 
Mong ông cứu bạt. Song, đời này chẳng thông huyền 
diệu, đời sau lắm nỗi buộc ràng, thêm lụy thân thuộc, 
đồng rơi vào địa ngục. 

Người như thế, một giọt nước cũng khó tiêu, 
huống nữa là lầu cao nhà lớn, ngồi nằm đâu an. Đã 
không một đức, tội có muôn bề, cõi vui chưa thành, 
ngục A-tỳ tới trước. 

Kính khuyên các thượng nhơn, cao sĩ học pháp 
chốn Tòng lâm, mỗi người nên tự suy xét trong tâm não 
của mình. Xét nét cho thực kỹ, mọi lẽ được mất. Chớ 
theo lũ hèn ngu, buông tuồng không biết. Mạnh mẽ gắng 
sức tu hành, lấy ngộ làm chừng mực. Thường thưa hồi 
bạn lành để mở rộng kiến văn, càng được mài giữa thì 
đạo nghiệp dễ thành. Quả được như đây, dù cho ngày 
tiêu muôn lạng vàng ròng, Ở trong lâu đài ngọc báu, cũng 
chẳng phải phần ngoài. Nếu chẳng như thế, lẫn lộn 
trong hàng tăng, chính nhân Phật pháp trông cậy vào đâu 
mà nối thịnh? 

Thăm thân thuộc, hỏi bệnh hoạn, đối với đạo rất 
là ngại. Chỉ học Động Sơn chẳng về quê, thật có ích. Há 
chẳng thấy dây thanh la nương thế cây tòng, cao vút 
ngàn tầm. Cá đuôi hồng tranh sóng Vũ-môn giành vượt 


tam cấp. Vật vô tình còn tự vin nơi cao rộng, huống lại 


là người đã dốc một lòng tin, đâu không thức thời vụ ư? 
Chỉ tâm này vững, lo gì chẳng đạt. Đạo chẳng 

phải từ bên ngoài mà được, ngay nơi chính mình mà tìm. 

Thầm xét cho thực tỉnh vi, thông suốt đến chỖ uyên áo. 

Ôi! Thời gian có hạn, mạng người khó bảo tồn. 
Chuyển một hơi thở tóc bạc đầy đầu, chẳng nên dần dà 
để luống qua. Nguồn tâm, nếu đục, đường trước lại 
mờ, cơn bệnh chợt đến, vô phương chống đỡ. Khi ấy lo 
lắng ăn năn thì đã chậm mất. Hận mình, sớm chẳng lo 
tu, đến sông không thuyền. Phật pháp mai một, nhân ngã 
lộng hành, không lúc nào thịnh bằng hiện giờ, mỗi 
người hãy tự nỗ lực. 

Kể ngu này vượt bể, vượt sa mạc, duyên hợp 
triều này. Nêu xưa để rõ nay, há chẳng biết hổ thẹn! Cốt 
khuyên người hậu học, đồng suy cứu tâm này, để báo ân 
sâu che chở của Phật Tổ, đáp lại công đức cúng dường 
của thí chủ đàn na. Nói không được văn hoa, gắng dùng 
lời chỉ thẳng. Như đây tu hành, mình người đều lợi. 


VĂN PHÁT NGUYỆN 
Thiền sư Đại Huệ 


Nguyện cho đệ tử.... 
Tâm đạo vững bền 


Đường dài không nẵn 
Bốn thể khinh an. 
Thân tâm dũng mạnh 
Dứt hết các bệnh 
Hôn, tán sớm tiêu 
Không nạn, không tai. 
Không ma, không chướng 
Chẳng hướng đường tà 
Thẳng vào chánh đạo 
Phiền não tiêu diệt. 
Trí huệ lớn dần 

Mau ngỘ đại sự 

Nối huệ mạng Phật 
Độ khắp chúng sinh. 
Báo ân Phật Tổ 

Lại nguyện chúng con 
Đến khi mạng chung 
Ít bệnh ít não. 

Trước đó bảy ngày 
Biết rõ lúc chết 

An trú chánh niệm 
RỐt sau tự tại. 

Xả báo thân này 

Mau sinh cõi Phật 


Được gặp chư Phật. 
Thọ chánh giác ký 
Phân thân pháp giới 
Độ khắp chúng sanh. 


LỜI BẠT 

Tất cả công đức đều từ Phật tâm lưu xuất. Phật 
tâm không một vật. 

Không Phật, không chúng sinh, không cả cái 
không. 

Lặng lễ như như chăng? 

- Không biết! 

Ai hay hiểu được lẽ này, mới kham gánh vác sứ 
mạng Như Lai. 


- Hiểu cái gì? 

- Chính như thế mà hiểu. 

- Như thế nghĩa là sao? 

- Xin đừng hành đạo tà. 

- Phải đối xử cách nào? 

- Như như bất động. 

- Lịch sử truyền thỪa mấy ngàn năm, những ai 
nói được một câu xuất cách? 

-_À cột phướn trước chùa đổ. 


- Tiếng mảnh sành vang chạm cành trúc 
- Một tiếng hét đinh tai... 
+? +k 

- Trong vòng lưu chuyển không dừng, có cái gì 
hay dừng chăng? 

- Làm sao bảo được cái ấy? 

- Tháng ngày qua Vô Sự Tăng. 

+?£k 

Mặt trời, mây xanh vẫn là đôi tri kỷ quấn quít 
nhau giữa khoảng bao la. 

Rừng già thăm thẳm, vách đá chơi vơi, vết chân 
chàng dũng sĩ chặt tay thuở nào hãy còn ¡n rõ trên nên 
tuyết trắng Tung Sơn. 

Một tiếng nổ, vỡ đất long trời, 

Một vầng đông, vàng chói xuất hiện, 

Một bài pháp an tâm bay vút, 

Một kình ngư, vẫy sóng bể khơi. 

Vang ra loang khắp, giọng nói ma trơi của lão Hồ 
[Lão Hồ mắt biếc hay Bích quán Bà la môn là chỉ Sơ Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma.] mắt biếc. 

Truyền đi rào rạt, bài pháp an tâm của con cháu 
Như Lai. 


xk% 


Miền Nam này, vùng lên một gã tiều phu miệng 


còn lẩầm nhẩm... 

- Những gì? 

- Bồ-đề bổn vô thọ! 
+k+k‡k 

A hay, lật ngược cả thiền sàn, dép cỎ. 

Phải đấy, lũ hậu duệ Tung Sơn làm rạng rỡ cha 

ông. 

Tràn dâng lên, chảy khắp non sông, 

Vượt lấp mây ngàn cùng vũ trụ. 

Chỉ một dòng sỮa an tâm, thấm dịu nơi nơi... 
+kk‡k 

Quát cho dứt bặt, vỡ óc ra, 

Cười vang lên, mãi tận thôn xa, 

Mới thấy lão già, không phỉnh gạt. 

- Cái øì? 

- Những con người, hằng xướng khúc an tâm. 
+kk‡k 

Ô kìa, miền hải đảo! 

Lớp lớp người, xông xáo hỏi tổ tông, 

Bước họ đi, quyện tổa cuồng phong, 

Tay áo phất, chân hư đổ ngược. 

Ai biết thế nào, những con người ấy? 

- Thốt nửa lời ba gậy vào hông. 


*k% 


Từ bình nguyên, chí dãy non xanh, 
Có gì, trong dáng người lam lũ? 
A đây rồi, rắn quẫy, rồng bay, 
Trăng, sao rơi rụng tháng ngày say. 
Say cái gì? 
Say cái không say, ấy thực say, 
Thực say, mới say cái không say 
Say không say, cả hai ấy say. 
Chính đấy thức dậy, cái không say. 
Lẫm nhắm gì? 
- Trời xanh! 
z?£+k 
Có câu chuyện như thế này nhá! 
Một hảo hán kia, nhân khi nhàn rỗi, đến hổi Hồ 
tăng pháp an tâm. 
Ông già chỉ bảo: 
“Đem tâm đến” 
Rồi. Trời sập! 
Hảo hán cười, thưa: 
- Thế, mới nhổ tận gốc lão già bị chôn cứng chín, 
mười năm... 
Nhật Quang. 
MỤC LỤC 
1. 


Lời Giới Thiệu. 
2. 

Luận Tọa Thiền. 
3. 

Tiểu Sử Tác Giả. 
4. 

Tỉnh Hành Văn. 
Đ: 

Văn Phát Nguyện. 
6. 

Lời Bạt. 


